TAP CHÍ NGHIÊN CỨU 


Sư 


[Thiền sư Thích Duy Lực] 


NAY NGƯỜI ĐỜI NHÌN PHẬT GIÁO NHƯ LÀ MỘT TÔN GIÁO, VÌ THẤY PHẬT GIÁO ĐỒ 
MÊ TÍN, CHO RẰNG PHẬT GIÁO LÀ MỘT TÔN GIÁO MÊ TÍN. SỰ THẬT THÌ GIÁO LÝ CỦA 
PHẬT GIÁO LÀ CHÍNH TÍN, LÀ PHÁ MÊ TÍN, NHƯNG VÌ PHẬT GIÁO ĐỒ KHÔNG HIỂU, 
TRONG THIỀN TÔNG CÓ NÓI: “ÁY CHẲNG PHẢI LÕI TẠI ĐỆ TỬ, LÀ LỖI TẠI NGƯỜI 
THẦY,” TẠI TU SĨ TỰ MÌNH MÊ TÍN RỒI DẠY PHẬT TỬ CŨNG MÊ TÍN THEO 

Thiền sư Thích Duy Lực giải đáp Tịnh độ 


Page: 1 
https:⁄⁄tapchinghiencuuphathoc.vn⁄thien-su-thich-duy-Luc-giai-dap-tinh-do.htmLl 


TAP CHÍ NGHIÊN CỨU 


# 


Hỏi: Thế nào là tông chỉ của Tịnh Độ? 


Đáp: Tông chỉ của Tịnh độ là: TÍN, NGUYỆN, HÀNH 

* Tín: Có ba thứ tin: 

-Tin lời Phật Thích Ca chẳng dối gạt người. 

-Tin cõi cực lạc không già không bệnh, không chết, muốn gì được nấy. 
-Tin mình kiếp này sẽ được vãng sinh, chẳng cần đợi kiếp sau. 

* Nguyện: Có hai thứ nguyện: 


- Tiểu nguyện: Hë phát tiểu nguyện thì không hợp nhân quả, chẳng được vãng sinh. Tại sao? Vì 
tiểu nguyện chỉ phát nguyện cho một mình được vãng sinh, nếu không trở lại đầu thai thì làm 
sao có quả báo? Bây giờ chẳng nói về kiếp trước, chỉ nói kiếp này: Từ nhỏ tới lớn có sát sinh 
không? Có giết chết con muỗi con kiến không? Có ăn thịt chúng sinh không ? Theo nhân quả là 
một mạng phải đền một mạng, ăn một cục thịt trả một cục thịt, thế thì làm sao trả nợ mạng, 


Thiền sư Thích Duy Lực giải đáp Tịnh độ 


Page: 2 
https:⁄⁄tapchinghiencuuphathoc.vn⁄thien-su-thich-duy-Luc-giai-dap-tinh-do.htmLl 


TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU 4. 


PHAT HỌC 


CƠ QUAN NGON LUAN CUA TRUNG UONG GIÁO HỘI PHAT GIÁO VIỆT NAM 
nợ thịt? Nên phải phát đại nguyện. 


- Đại nguyện: Ví như mình hiện nay không có tiền mặt để trả nợ, ký phiếu hẹn đến kỳ sau. Sau 
này được sinh cõi cực lạc rồi, thành Phật trở về độ hết tất cả chúng sinh. Ngoài Phát nguyện 
như thế, còn phải thực hành. 


*Hành: Cần nhất là phải hành theo đại nguyện của mình, nếu không thực hành là nguyện giả, 
cũng như người tu Tịnh độ mà không ăn chay là nguyện giả. Tại sao? Vì đã phát nguyện độ 
chúng sinh, còn ăn thịt chúng sinh, chẳng phải nguyện giả ư? Như câu hồi hướng trong Kinh Di 
Đà: “Thập phương tam thế Phật, A Di Đà đệ nhất, phàm hữu chư phước thiện, chí tâm cùng hồi 
hướng”, tức làm bất cứ việc phước thiện gì đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh, trong đó có 
chủ nợ của mình. Bất cứ con người hay súc sinh; gặp con chó cũng phải phát tâm độ, mặc dù 
con chó không biết nghe mình nhưng cũng nói, gặp con mèo thì độ con mèo. Thử hỏi hiện nay 
có ai làm như vậy không? Có người phát tâm tu Tịnh độ đã hơn ba mươi năm, cũng có phát đại 
nguyện, nhưng hỏi về phần thực hành thì không có. 


Hỏi: Về vấn đề tu Thiền nhờ tự lực, và Tịnh độ nhờ tha lực như thế nào? 


Đáp: Tất cả phương tiện của Phật dạy đều phải nhờ tự lực, phải tự ngộ chứ không thể nhờ tha 
lực. Nói Pháp môn Tịnh độ nhờ tha lực là sai lầm; bởi tông chỉ của Tịnh độ là Tín, Nguyện, 
Hành, cũng là nhờ tự lực. Nhất là về cái nguyện, khi đã phát đại nguyện rồi thì phải thực hành, 
ấy là nhờ tự lực. Niệm Phật cũng phải tự lực tự làm, chẳng được nhờ người khác niệm dùm. 


Tông phái nào cũng phải nhờ tha lực, nhưng tự lực là chính, tha lực là trợ duyên. Còn nói Thiền 
tông là nhờ tự lực chẳng nhờ tha lực cũng không đúng, tại sao? Thế có phải khi mình sinh ra 
đã biết tham Thiền đâu! Pháp môn này là do Phật dạy, ấy là trợ duyên; do chư Tổ truyền lại 
đời sau, ấy là trợ duyên; Thầy dạy chúng ta tham Thiền, ấy cũng là trợ duyên, là tha lực...Cho 
nên chẳng có Tông phái nào chỉ nhờ tự lực hoặc chỉ nhờ tha lực mà được, tại con người chấp 
tâm sai lầm thôi. 


Hỏi: Tác giả bài “Tứ Liệu Giản” có phải của ngài Vĩnh Minh không? 


Đáp: Ngài Vĩnh Minh là Tổ thứ ba của Pháp Nhãn tông, đã kiến tánh triệt để, có tác phẩm Tông 
Kinh Lục gồm một trăm quyển rất danh tiếng. Hư Vân Thiền sư đã xem hết tất cả tác phẩm 
của Ngài, chẳng thấy bài kệ này. 

Trong Tứ Liệu Giản nói: “Có Thiền mà không có Tịnh độ thì mười người tu chín người sai; có 
Tịnh độ mà không có Thiền thì muôn người tu muôn người được; còn nếu có Thiền và có Tịnh 
độ, Thiền Tịnh song tu, như cọp mọc thêm sừng”. Chính bài kệ này đã là mâu thuẫn rồi. Tại 
sao? Nếu chỉ có Tịnh độ mà không cần thiền đã muôn người tu muôn người được, cần gì tu 
thêm Thiền để muôn phần mất hết chín ngàn! Vả lại, Tổ sư đã kiến tánh làm sao lại có bài kệ 
tự mâu thuẫn kể trên! 


TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU „4. 


j “ h j p N 
E — ` — | | | 
I Ern W IE S ÑU PARA 
CƠ QUAN NGON LUAN CUA TRUNG UONG GIÁO HỘI PHAT GIAO VIET NAM ` 


Hỏi: Trước tu Tịnh độ, nay chuyển qua tham Tổ sư Thiền được không? 


Đáp: Mục đích tu Tịnh độ hay tham Tổ sư Thiền đều là để giác ngộ thành Phật, giải quyết tất 
cả khổ. Chỉ là Pháp Tịnh độ thuộc pháp thiền gián tiếp, Tổ sư Thiền là pháp thiền trực tiếp. Đức 
Phật dạy tám mươi bốn ngàn pháp môn, chỉ có Tổ sư Thiền là pháp trực tiếp, ngoài ra đều là 
pháp gián tiếp. Lại, tu pháp môn nào phải đúng theo tông chỉ pháp môn đó mới được thành 
tựu, nếu tu không đúng, chẳng những không được thành tựu, có thể trở thành ngoại đạo. 


Pháp môn Tịnh độ là do pháp sư Huệ Viễn đời nhà Tấn Trung Quốc dựa theo Kinh Di Đà và 
Kinh Vô Lượng Thọ sáng lập, chứ chẳng phải do Phật Thích Ca sáng lập hay từ Ấn Độ truyền 
qua. Trong đó có bảy vị Tổ là tu theo Tổ Sư Thiền kiến tánh rồi, tùy theo nhân duyên giúp cho 
Tịnh độ hoằng pháp. Đến Tổ thứ 13 là Pháp sư Ấn Quang, sau đó mấy mươi năm nay chưa có 
Tổ thứ 14. 


Còn Tổ sư Thiền là do Phật Thích Ca truyền cho ngài Ma Ha Ca Diếp, rồi do Tổ sư từng đời 
truyền xuống, đến đời tôi, mỗi đời đều có sự truyền thừa rõ ràng. 

Đối với lịch sử Thiên tông ở Việt Nam tôi chưa được rõ, nghe nói Tổ Sư Thiền ở Việt Nam là 
truyền từ Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông hay ngài Liễu Quán. Đến nay đã thất 
truyền gần hai trăm năm, có Tổ sư từ Trung Quốc qua Việt Nam dạy về pháp môn Tổ sư Thiền, 
sau đó cũng thất truyền. 


Còn Tổ sư Tịnh độ của Việt Nam thì không nghe nói, cũng không biết do vị Tổ nào sáng lập, đa 
số do tự mình xem sách, nhiều người tự lấy ý mình tu, cho tụng kinh niệm Phật là tu Tịnh độ. 


Còn hỏi về tông chỉ của Tịnh độ thì nói là; Tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, phát nguyện. Sự 
thật, tông chỉ của Tịnh độ là tín, nguyện, hành. 


Thiền sư Thích Duy Lực giải đáp Tịnh độ : 
age: 4 
https:⁄⁄tapchinghiencuuphathoc.vn⁄thien-su-thich-duy-Luc-giai-dap-tinh-do.htmL 


TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU 4. 


PHAT HỌC 


CO QUAN NGÓN LUAN CUA TRUNG UONG GIÁO HỘI PHAT GIÁO VIỆT NAM 
Hỏi: Vậy Có tông chỉ của Tịnh độ không? 


Đáp: Theo Phật pháp, nguồn gốc của Bản thể là Phật tánh, đức Phật gọi là Chân như Phật 
tánh. Bản thể của Phật tánh không dính líu với có không. Có không là nguồn gốc của 62 kiến 
chấp, phàm có đối đãi là nhị biên, là biên kiến, thuộc một trong năm thứ ác kiến. Hễ chấp thật 
có và không đều lọt vào biên kiến, nên Phật dạy phải lìa tứ cú, tuyệt bách phi, nếu chấp thật 
sự có và không, đã nghịch với bản thể tự tánh, dẫu cho siêng năng tu tập, cũng chẳng thể 
thành tựu. 


Hỏi: Thiền tông và Tịnh độ một thể, phải không? 


Đáp: Nói thì đúng, nhưng sự hiểu không đúng. Cách thực hành giữa Tổ sư Thiền và Tịnh độ có 
khác, nhưng mục đích không khác, chỉ là pháp thiền trực tiếp hay gián tiếp mà thôi. Tức Tổ sư 
Thiền có thể kiến tánh lúc còn sống, không cần đợi sau chết mới vãng sinh. 


Tịnh độ dù được vãng sinh, vẫn chưa được kiến tánh. Tại sao? Vì tất cả pháp đều không ngoài 
nhân quả. Nhân vô vi mới được quả vô vi, nhân hữu vi chỉ được quả hữu vi. Do cách tu của 
Tịnh độ chỉ gieo được nhân hữu vi, bản thể Tự tánh không đối đãi, chẳng thuộc có không, nên 
khi thực hành theo đường lối, phải gieo nhân vô vi mới được quả vô vi. 


Tịnh độ cuối cùng cũng thành Phật, nhưng còn xa, vì là pháp gián tiếp. Người được sinh cõi 
Tịnh độ mới bắt đầu tu, nếu sinh nơi biên địa, là chưa được vào cõi Tịnh độ, sinh nơi hạ phẩm 
phải ở trong hoa sen mười hai đại kiếp mới được ra; Một đại kiếp gồm bốn trung kiếp, một 
trung kiếp gồm hai mươi tiểu kiếp, một tiểu kiếp là mười sáu triệu năm. Quý vị thử nghĩ xem là 
bao lâu? 


Còn tu pháp Tổ sư Thiền, có thể ngay trong kiếp này được kiến tánh, như Long Nữ trong Kinh 
Pháp Hoa tám tuổi thành Phật. Cho nên, pháp trực tiếp với pháp gián tiếp có khác, nhưng khi 
thành Phật là không khác. 


Như trên đã nói, phải gieo nhân vô vi mới được quả vô vi, người tu Tịnh độ sau khi sinh cõi 
Tịnh độ, lòng tin vững chắc rồi, bỏ được chấp tâm, mới chuyển từ niệm Phật qua tham thiền, 
từ nghi đến ngộ. Nghi tình là nhân vô vi, mới được sự ngộ là quả. Tại sao nói nghi tình là nhân 
vô vi? vì nghỉ tình là tâm không biết, chẳng dính mắc gì cả. Hë có dính mắc là hữu vi. 


Hỏi: Nghe nói Tịnh độ niệm Phật một câu tiêu tám muôn ức kiếp tội, nay tham thiền 
thì sao? Được mau tiêu tội không? 


Đáp: Chớ nói niệm một câu Phật hiệu tiêu được tám muôn ức kiếp tội, hễ niệm Phật một câu 
tiêu được một ngày tội cũng đủ rồi! Cứ suốt ngày tạo tội, chỉ cần niệm một câu Phật liền tiêu, 
vậy thì đâu có sợ tạo tội! Một kiếp biết bao lâu không? Hễ một câu niệm Phật tiêu được tám 
muôn ức kiếp tội, thì hiện nay tội đã không còn. 


TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU 4. 


PHAT HỌC 


CO QUAN NGÓN LUAN CUA TRUNG UONG GIÁO HỘI PHAT GIÁO VIỆT NAM 
Niệm Phật hiệu rất dễ, đời người chỉ có một trăm năm, vậy cứ tạo tội mãi mà chẳng sao! Nếu 
được như thế, đâu cần làm thiện, cực khổ tu hành làm gì? Nên biết câu nói trên là sai, vì không 
có nhân quả, tức tạo ác nhân cũng được thiện quả? Việc không có nhân quả là phá hoại Phật 
pháp, không nên theo. 


Hỏi: Tịnh độ tông trì kinh niệm chú, có công dụng như tham Thiền không? 


Đáp: Ông đã hiểu lầm, trì chú thuộc Mật tông, chứ không thuộc về Tịnh độ. Tịnh độ thì niệm 
Phật, mà nếu niệm hiệu Phật A Di Đà là thuộc Tây phương Tịnh độ, niệm hiệu Phật Lưu Ly 
Quang Như lai là thuộc Dược sư Tịnh độ, (cũng gọi Đông phương Tịnh độ), còn Đâu Suất Tịnh 
độ niệm hiệu Phật Di Lặc, ba Tịnh độ này đều có người hoằng dương, phổ biến nhất là Tây 
Phương Tịnh độ, ngoài ra còn có vô lượng vô biên Tịnh độ. 


Hỏi: Trong cuốn Noi Gương Niệm Phật nói: “Niệm một câu A Di Đà Phật diệt được tám 
mươi bốn ngàn tội sinh tử, được tám mươi bốn ngàn công đức vi diệu.” Trong công 
quả hằng ngày, lúc quét nhà lau nhà lỡ giết hại con kiến côn trùng thì câu Phật hiệu 
có diệt được tội đó không? 


Đáp: Nếu nói niệm Phật diệt được tội thì không có nhân quả, ví như tạo ác nhân mà niệm Phật 
có thể tiêu tội thì đâu sợ tạo nghiệp! Ai cũng biết niệm Phật, kể cả con nít biết nói, chỉ cần dạy 
cho nó niệm Phật cũng được vậy! Chúng ta không thể y văn giải nghĩa, làm oan cho tam thế 
Phật. Hễ người phạm giới mà sám hối cũng chỉ diệt được tội phá giới, vẫn phải chịu tội nhân 
quả, chứ chẳng thể sám hối tội nhân quả. Nếu vô ý giết hại con vật thì sau này sẽ bị vô ý giết 
lại. 


Hỏi: Tu Tịnh độ là phải trải qua mấy A Tăng Kỳ kiếp mới được vãng sinh, phải không? 


Đáp: Nói “A Tăng Kỳ Kiếp” là bên Giáo môn, còn Tịnh độ hạ phẩm hạ sinh phải ở trong hoa sen 
mười hai đại kiếp mới ra khỏi bông sen. Còn Thiền tông thì không cần đợi đến chết, lúc còn 
sống vẫn có thể kiến tánh thành Phật. 


Hỏi: Tu theo tông chỉ của Tịnh độ và tông chỉ của Thiền tông đưa đến kết quả như 
thế nào? 


Đáp: Tông chỉ của Tịnh độ, của Thiền tông, kể cả của các tông các phái trong Phật giáo, mục 
đích đều như nhau, cũng là muốn thành Phật. Thành Phật không phải trở thành một vị thần 
linh, mà là giác ngộ, ở trong chiêm bao thức tỉnh thì khổ trong chiêm bao tự dứt. Vì giác ngộ 
mới giải thoát tất cả khổ, đạt đến tự do tự tại, cho nên nói là thành Phật, kỳ thật Phật đã thành 
sẵn, Kinh Viên Giác nói “Tất cả chúng sinh đều đã thành Phật”. 


Tất cả pháp môn cuối cùng chỉ là hiện ra Phật tánh, thật ra nói Phật tánh là tâm. Tại sao nói 


TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU „4. 


PHAT H 


_ _ _ T T ~< 
CƠ QUAN NGÓN LUẬN CUA TRUNG UONG GIÁO HỘI PHAT GIÁO VIÊT NAM ®& 


ISSN: 2734-9195 


Phật tánh? Vì chữ Phật nghĩa là giác ngộ, tâm này có tánh giác ngộ, nên gọi Phật tánh; nếu 
không có tánh giác ngộ thì chẳng thể thành Phật. 


Nói đến chữ TÂM thì tất cả đều là tâm, “vạn pháp duy tâm,” “tất cả do tâm tạo,” vũ trụ vạn 
vật, địa, thủy, hỏa, phong v.v... đều bao gồm trong đó, chẳng cái nào thiếu sót, cho nên nói 
tất cả pháp thế gian đều là Phật pháp; Lục Tổ nói “Phật pháp tại thế gian, chẳng lìa thế gian 
giác,” cái tách này, bình này, kể cả cái thân này đều từ diệu tâm sinh ra. Bây giờ chúng sinh 
chấp cái thân này là ta, còn cái tách, cái bình chẳng phải ta, nếu theo Phật pháp thì tất cả đều 
là ta, bởi vì tất cả đều từ tâm sinh ra, thì đâu có cái nào ở ngoài tâm? Nên nói đều là tự kỷ. 
Nếu tất cả đều là tự kỷ, thì mặc dù nói là ta, nhưng đã phá được ngã chấp, chẳng còn tương 
đối, nên nói là đồng thể bi, tất cả đồng một bản thể (tâm). 


“a 


„£= 
Q 
0 0 
' - 
> 
l . 

€ 

š 


Tôn tượng Phật A Di Dà chùa Phật Tích, Bắc Ninh - 
Anh: Đúc Minh 


Thế thì Tịnh độ cũng là tâm, Thiền cũng là tâm, những người tu Tịnh độ do không biết nên 
chấp thật cái thân này. 
Nếu nói cho đúng thì Phật giáo chẳng phải là một tôn giáo, hai chữ tôn giáo là do người Nhật 


Thiền sư Thích Duy Lực giải đáp Tịnh độ 
Page: 7 
https:⁄⁄tapchinghiencuuphathoc.vn⁄/thien-su-thich-duy-Luc-giai-dap-tinh-do.htmL 3 


TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU 4. 


PHAT HỌC 


CO QUAN NGÓN LUAN CUA TRUNG UONG GIÁO HỘI PHAT GIÁO VIỆT NAM 
đặt ra, tất cả các tôn giáo khác như Thiên Chúa giáo, Hồi giáo... chú trọng về tín ngưỡng, phải 
tin Giáo chủ, nên thuộc về tôn giáo; còn Phật giáo thì khác, Phật Thích Ca nói “Tất cả chúng 
sinh đều là Phật,” đều bằng với Phật. 


Vì tâm chẳng có hình tướng số lượng, bộ não chẳng thể nhận biết, nhưng sự dụng thì rõ ràng, 
ví như cái thân này, cái tách này, cái bàn này, ghế này... đều là dụng của tâm, vũ trụ vạn vật 
đều là dụng của tâm, nên đức Phật nói “Nhất thiết duy tâm tạo.” Nhưng nhà khoa học thì 
không tin, chỉ tin vào vật chất, nói tâm này cũng do vật chất sinh ra. Ngài Nguyệt Khê trong 
Đại Thừa Tuyệt Đối Luận có một biểu đồ nói về bốn thừa: Tiểu thừa nói về duy vật, Trung thừa 
nói về duy tâm, Đại thừa nói tâm vật hợp một, Tối thượng thừa thì vô sở trụ, nói chẳng phải 
tâm, chẳng phải vật, tức chẳng phân biệt tâm khác với vật, là phi tâm phi vật, chẳng phải có 
hai. 


Ví như mấy mươi cây đèn trong một phòng, đèn lớn ánh sáng mạnh, đèn nhỏ ánh sáng yếu, 
đèn dù khác nhau nhưng ánh sáng chẳng phải có hai; năm cây đèn cũng chỉ một ánh sáng, 
một triệu cây đèn cũng chỉ một ánh sáng. Lại nữa, những người học khoa học thì biết rõ ánh 
sáng cùng khắp hư không, đã cùng khắp thì sự tương đối tự nhiên tiêu diệt, chẳng còn tương 
đối nữa. 

Theo Phật pháp, nguồn gốc của tương đối là hữu và vô, hữu là có, vô là không. Tất cả chúng 
sinh đều do chấp ngã mới gây ra đủ thứ khổ và phiền não, tức chấp thân này là ta, bây giờ 
thành lập có ta tức hữu ngã, được không? Ví dụ thân ta là một trong những cây đèn, muốn 
thành lập hữu ngã thì phải chỉ ra ánh sáng đèn nào thuộc về của ta, quý vị có ai chỉ ra được 
không? Ánh sáng đèn cùng khắp chính điện này, có ai chỉ ra được ánh sáng nào là của ta? 
Không được. Tại sao? Vì ánh sáng đèn nào cũng cùng khắp, dù lớn hay nhỏ, bao nhiêu triệu 
cây đèn cũng cùng một ánh sáng, chẳng sức mạnh nào chia thành hai ánh sáng được. 


Thế thì nói là không có ta, tức vô ngã, được không? Muốn thành lập vô ngã, quí vị phải chỉ ra 
chỗ nào không có ánh sáng đèn của ta? Chỗ nào cũng cùng khắp, vậy muốn thành lập nghĩa 
vô ngã cũng không được, vì chẳng thể chỉ ra. 


Mặc dù chẳng thể chỉ, nhưng không phải là không có những cây đèn khác biệt, ví như một 
trăm cây đèn vẫn là một trăm cây, đèn lớn vẫn phát ra ánh sáng mạnh hơn, đèn nhỏ vẫn phát 
ra ánh sáng yếu hơn, chứ chẳng phải tương đối tiêu diệt rồi ánh sáng và đèn cũng tiêu diệt 
luôn. Cho nên, tất cả chúng sinh dù cùng một Phật tánh, cùng một tâm, nhưng mỗi mỗi chúng 
sinh vẫn là khác nhau, cũng như tất cả đèn cùng chung một ánh sáng mà mỗi mỗi đèn vẫn 
khác nhau vậy. 


Nếu chúng ta sinh khởi tâm chấp thì có cái này cái kia, muôn ngàn sai biệt; có Tịnh độ, Thiền 
tông, Thiên thai, Hiền thủ, Duy thức, Tam luận... đủ thứ tông phái, cho đến tà ma ngoại đạo, 
thế gian công thương kỹ nghệ... Nhưng công thương kỹ nghệ, tà ma ngoại đạo, tông phái này 
tông phái kia đều là một tâm chứ chẳng phải hai tâm. Do đó, nói Phật giáo chẳng phải tôn 
giáo, vì tất cả đều gồm trong đó. Nếu hiểu được tất cả đều ở trong tâm, chẳng phải ở ngoài thì 
khỏi cần phân biệt Tịnh độ và Thiền, sở dĩ có phân biệt vì có tâm chấp vậy. 


TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU 4. 


PHAT HỌC 


CO QUAN NGÓN LUAN CUA TRUNG UONG GIÁO HỘI PHAT GIÁO VIỆT NAM 
Nay người đời nhìn Phật giáo như là một tôn giáo, vì thấy Phật giáo đồ mê tín, cho rằng Phật 
giáo là một tôn giáo mê tín. Sự thật thì giáo lý của Phật giáo là chính tín, là phá mê tín, nhưng 
vì Phật giáo đồ không hiểu, trong Thiên tông có nói:”Ây chẳng phải lỗi tại đệ tử, là lỗi tại người 
Thầy,” tại Tu sĩ tự mình mê tín rồi dạy phật tử cũng mê tín theo. 


Tại sao nói chính tín là phá mê tín? Như Bát Nhã Tâm Kinh, các chùa ngày thường đều tụng 
mấy lần, tụng thì tụng, mà trong cuộc sống hằng ngày thì nghịch với Kinh: Trong Kinh nói “Vô 
lục căn, lục trần, lục thức, vô lão tử... cho đến vô Khổ Tập Diệt Đạo, vô trí diệc vô đắc,” vô lão 
tử là không có già chết, cái đó còn thuộc phạm vi Giáo môn chứ chưa phải Thiền môn, người ta 
còn tin không nổi, huống là Thiền môn bất lập văn tự, làm sao tin nổi ! Nếu muốn phổ biến cho 
nhiều người thì phải dạy người ta mê tín, đó mới dễ tin và phổ biến được nhiều, vì những người 
mê tín rất dễ dàng đem gia tài đi cúng, họ cho rằng càng cúng nhiều càng được phước nhiều. 
Còn dạy người chính tín thì tất nhiên khó tin rồi. Chỉ có những người đã phát tâm tu giải thoát, 
kiếp trước đã tu, đã gieo trồng thiện căn rồi, kiếp này mới có lòng tin chơn thật. Kinh Kim Cang 
nói:”Phát lòng tin trong sạch, chẳng phải chỉ kiếp trước nơi một Phật hai Phật gieo trồng thiện 
căn, mà là vô lượng vô biên hằng sa chư Phật gieo trồng thiện căn” mới được lòng tin trong 
sạch như hiện nay vậy. Có lòng tin chắc chắn, sự tu mới chắc chắn, giải thoát mới chắc chắn. 


Nhiều người đã phát tâm tu, ấy là nhiều kiếp đã gieo trồng thiện căn, mới có nhân duyên đến 
dự Thiền thất, đến nghe tôi giảng về pháp chính tín. Tôi không bao giờ giảng về mê tín, người 
cúng dường chính tín không mong đợi phước báo và cúng dường vô điều kiện, không đòi hỏi 
tôi tụng kinh cầu an cầu siêu, cũng không cần biết phước báo đó sẽ lớn như thế nào. 

Tôi đến giảng tại các Phật Học viện, mặc dù tôi chuyên hoằng Tổ Sư Thiền, nhưng người ta hỏi 
về Tịnh độ thì tôi giải đáp về Tịnh độ, hỏi về Mật tông hỏi về Thiền tông, hỏi về Luật tông, hỏi 
về Duy Thức tông cho đến các pháp môn khác, tôi đều giải đáp. 

Ai thích tu pháp môn nào thì tôi dạy pháp môn đó, chứ chẳng phải bắt buộc mọi người phải tu 
Tổ Sư Thiền. 


Tác giả: Thiền sư Thích Duy Lực 
Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 1/2016 


